GIA ĐỊNH THẤT THỦ VỊNH 



p. J.-B.TRƯƠNG VĨNH KÝ 
chép ra chữ quốc ngữ và dẫn giải 



SAI GON 

Bản in Nhà Hàng c. Guilland et Martinon 



18 8 2 



GIA ĐỊNH THẤT THỦ VỊNH 

Vịnh này ai làm ra thì không cố biết rõ, mà văn 
làm hay, đối đáp cân xứng. Xem hãy còn dài hơn 
nữa, mà thây các bổn chép có bấy nhiêu, thì ta 
cũng chép lại bấy nhiêu. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu 
ý tứ và chí khí kẻ làm. Chính ý là tiếc đất cũ của 
mình nay đã về tay giặc; đổ cho đạo tuần huờn 
trời đất đổi dời khiến cho giặc mạnh. Khí giái giỏi, 
cơ xảo đến đánh mà lấy đi. 



p. J.-B. TRƯƠNG VĨNH KÝ 




GIA ĐỊNH THẦT THỬ VỊNH 

1. Thương thay đâ't Gia Định ! Tiếc thay đâ't 

Gia Định ! 

Vực thẳm nên cồn, đất bằng nổi sóng (I). 

2. Tàu khói chạy mây tuôn sông mây khúc, lờ lạt 

Bến Trâu (1). 

Dây thép giăng chớp nháng đất ngàn trùng, 
ngặ xiêu thành Phụng (2). 

3. Bờ cõị phân chia khác mặt, trông ra như 

quáng như mù. 

Giang sơn dòti đổi lạ mày, tường tói dường mê 
dường tỉnh (II). 

4. Lớp cũ tàn, lóp mới mọc, ngổn ngang xe ngựa 

đất gò bằng. 

Dâ'u trước lâ'p, dấu sau bồi, tan nát cửa nhà 
trời dậy sấm (III). 

5. Inh ỏi súng rền kinh cửa Bắc, hãi hùng trăm 

họ dứt câu ca. 

Tò te kèn thổi trời Nam, mờ mịt năm canh 
không tiếng trống (IV). 

6. Hào kiệt tìm phương lánh mặt, sa cơ gió hạc 

lúc hư kinh (V). 

Anh hùng kiếm chốn ẩn thân, sút thế nước cờ 
cơn lúng túng. 

7. Từ Bến Thành (3) trải qua chợ sỏi (4), 

loài tanh hôi lang lệ biết bao nhiêu. 

Nơi Chợ Lớn (5) sắp tối Cầu Kho (6), quân mọi 
rợ lẫy lừng nên quá lắm. 

8. Cầu Thị Nghè (7) cùng nơi Chợ Quán (8), 

chúa Giê-giu đắc ý vểnh râu. 

Chùa Cẩm Đệm (9) trải đến Cây Mai (10), 
Phật Bồ Tát chịu nghèo ôm bụng. 

9. Nơi nơi nổi xóm đạo nhà thờ. 

Chốn chôn lập chùa thiêng miếu thánh (11). 

10. Dọc dọc ngang ngang mấy lớp, thảy đều chúng 
nó lâu đài. 

Văn văn võ vỗ hai bên, nào thây quan ta 
võng lọng. 




11. Ngậm ngùi thay ba bô'n lân Gò Vấp (12), 

cây cỏ khô thân thế cũng khô. 

Bát ngát nhẽ Mười tám thôn Vườn Trầu ( 13), 
hoa trái rụng, người đời cũng rọng. 

12. Mấy dăm Gò Đen - Rạch Kiến (14), ngọn lửa 

thiểu sự nghiệp sạch không. 

Đòi nơi Rạch Lá - Gò Công (15), trận gió quét 
cửa nhà trông rỗng. 

13. Tiếng kêu oan, oan này vì nước, hồn nghĩa 

dân biết dựa vào đâu ? 

Thân liều thác, thác cũng vì vua, xương nghĩa 
sĩ chất đà đầy đống. 

14. Sông núi đào, mồ xiêu mả lạc, thương thay 

kẻ thác chẳng an hồn. 

Đường sá đắp, cửa nát nhà tan, cực bấy ngưòi 
còn khôn nỗi sống. 

15. Sau trước vầy đàng tả đạo, dân ta đòi bữa 

đòi suy. 

Đêm ngày ỏi tiếng Lang Sa (16), thế nó càng 
ngày càng lộng. 

16. Cờ Thành Thang sao không thấy phất, bỏ liều 

con đỏ chốn chông gai (17). 

Áo VỒ Vương sao chẳng thấy cài, nỡ để dân 
đen trong bùn lấm ( 18). 

17. Đầu Trung nguyên tóc hãy còn dài, công này 

nhờ Chu Bá, học Xuân Thu xin chớ biếm 
Hoàn Công (18). 

Tay tả nhậm áo kia khỏi mặc, việc â> bởi. vì ai, 
học Luận Ngữ cở sao chê Quản Trọng (19). 

18. Bóng xế dặm ngàn trong man mác, nước non 

này ai thấy chẳng buồn. 

Tròi chiều chim chóc nhảy lăng xăng, tình cảnh 
ấy lòng nào chẳng động ? 

19. Nay ta nhân cảm việc đời, 
vậy mối tả một bài ngâm vịnh : 

Dắng dỏi lầu Tây tiếng địch xoang, 

Đoái trông thấp thoáng bóng dương tàn. 




Giang sơn tám cõi êm tì báo, 

Thế giới ba ngàn nổi sói lang. 

Áy náy người lo ơn cúc dục, 

Bâng khuâng kẻ tưởng nghĩa quân vương. 
Ai về bến bắc thăm người Võ, 

Hỏi cán cờ mao trải mấy sương ? 

Khuyết danh 



CHÚ THÍCH 

Của Trương Vĩnh Kỷ : 

I. Đối dời đời biến loạn, nổi giặc Tây lên. 

II. Chi đất Gia Định đà đổi dời khác quá, không còn nhìn 
được n ữa. Mà nghĩ đất giang san cố cựu lại dường tinh 
dường mê. 

III. Cái cũ đã tàn đi, bây giờ ra lớp mới, xe ngựa dập diều. 
Cửa nhà xưa phá tan hết, bây giờ nhà mói xây gạch đá, 
lầu hiên chập chổng. 

IV. Súng Tây bắn rền đất, thiên hạ kinh hãi dập tiếng 
âu ca, là đồi thạnh raloạn, thái bình ra giặc giã. Bày già 

' nghe tiếng kèn tây thổi tò tó te, đêm không nghe tíêhg 
trống canh nhu xua. 

V. Gió hạc lúc hu kinh : hạc nghe gió dậy thất kinh (phong 
thinh hạc Iủy). 

VI. Tinh chuyên hay tanh hôi cũng vậy. 



Của Nguyễn Đình Đầu : 

1. Bến Trầu tức Bến Nghé (bờ sông Tôn Đức Thắng, Quận 1 ). 

2. Thành Phụng là thành tứ giác, xây năm 1836 thay cho 

thành Qui bát giấc (1790 - 1835). Quân Pháp đánh phá 
thành này năm 1859. \ 

3. Chợ Bến Thành xưa nằm ở góc bỡ sõng Sài Gòn với 
đường Kinh lấp (Nguyễn Huệ). 

4. Chợ Sỏi xưa nằm ở bên này đần cẩu Khánh Hội (đẩu 
đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1). 

5. Chợ Lớn nói đây nay ở trung tâm quận 5. 

6. Cầu Kho ớ bờ rạch Bến Nghé nơi đầu đường Trần Đình 
Xu, quận 1 nay. 

7. Cầu Thị Nghè nay vẩn giữ tên ấy ở giữa quận 1 và 
quận Bình Thạnh. 

8. Chợ Quán nằm ở khoảng đường Trần Bình Trọng ra 
bến Hàm Tử thuộc quận 5. 

9. Chùa Cầm Đệm tức chùa Giác Lâm ả quận 11 nay. 

10. Chùa Cây Mai xưa nằm ở góc đường Hùng Vưong và 

Nguyễn Thị Nhỏ (giữa quận 5 và quận 11). 




1 1. Tấc giả không ưng cả “xóm đạo nhà thờ” lẩn “chùa thiêng 
miếu thánh”, theo tinh thần Dưong Từ - Hà Mậu của 
Nguyễn Đình Chiểu chăng ? 

12. Gò Vấp còn giữ địa danh đến nay, thuộc quận Gò Vấp. 

13. Mười tám thôn Vườn Trầu nằm trên địa bàn tổng 
Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình. 
Năm 1836, sổ địa bạ của tổng Dương Hòa Thượng ghi 
cả tổng có 20 thôn. Vậy 2 thôn dư là do mới lập chăng ! 
(Xem NCĐBTN tỉnh Gia Định. NXB. TPHCM, 1994. 
Trang 318 - 333). 



14. Gò Đen - Rạch Kiến là 2 địa danh, địa điểm xưa thuộc 
huyện Phước Lộc, nay thuộc tỉnh Long An. 

15. Rạch Lá - Gò Công cũng là 2 địa danh, địa điểm xưa 
thuộc huyện Tân Hòa, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. 

1 6. Lang Sa là phiên âm từ tên nước Pha Lang Sa hay Phờ 
Lăng Sơ ( France) mà ra. 

17. Cờ Thành Thang : vua Thành Thang kéo cờ dấy quân 
đánh Kiệt để cách cái mệnh tròi của nhà Hạ. 

18. Ao Vỏ Vương : Châu Vũ Vưong khoác một chiếc áo nhà 
Võ mà định được thiên hạ (theo sách Sài Gòn - Gia Định). 

19. Nếu không có Hoàn Công làm bá chư hầu, Quản Trọng 
Tàm tướng thì Trung Nguyên đã phải róc tóc, mặc áo cài 
bên trái (tả nhậm) nh ưkiểu man di rồi ! Tỏ ý khinh miệt, 
cho các dân tộc ở miền thượng du (Nhung, Địch...) là 
man di, không văn minh như người ở Trung Nguyên 
(Hoa Hạ) (theo sách Sài Gòn - Gia Định ...). 



Khảo đính dị bản 

Viết tắt : 

- Bản Trương Vĩnh Ký = TVK 

- Bản Lãng Nhân = LN 

- Bản Tập Thành ÚI trong Sài Gòn - Gia Định = TT 
Sau đây là những câu cố nhiều chữ khấc nhau : 

Câu 3 . TTghi mắt, mặt để ảối với mày, hợp hơn. 

Câu 5 . TT ghi ấm á súng rền, TVK và LN ghi inh ỏi 
súng rền, đúng hơn. - man mác năm canh không 
tiếng trống (TT), ngơ ngác năm canh không tiếng 
trống(LN), mò mịtnảm canh không tiêng trống (TVK). 
TVK thích hợp hơn. 



Câu 7 



Câu 8 



TT : loài tanh hôi lang lệ biết bao nhiêu. - LN : loài 
tinh chiên loạn xạ biết bao nhiêu. ■ TVK : mùi 
tinh chuyên xí xô' biết bao nhiêu. Thực khong 
bìet cau nào gần với nguyên bản nhất Ị 
Bản TVK chì có đến câu 7 là hết. 

LN ■ Tầu Bà Nghè cùng nơi Chợ Quán, qui hung 
' tàn đắc ý vểnh râu. Chùa cẩm Thảo trải tới Cây 
Mai Phật Bồ Tát chịu nghèo ôm bụng. Câu này 
đã sửa chữa, chì lấy lại được chữ chịu. 




Cỗu 9 . LN : Nơi nơi nổi xóm đạo nhà Tày, chôn chôn lập 
đồn canh ụ súng. Chúng ta theo bàn TT đúng hơn. 
Câu 10 . Bản LN mất hẳn càu này. 

Cữu 13 . LN:hổn nhân dãn. TT:hổn nghĩa dân, đúng hơn. 
Câu 18 . TT: Trời chiều thuyền nhẹ làng xàng... LN : Trời 
chiều chim chóc nhảy lăng xăng. Có lẽ bán LN 
đúng hơn. 

Câu 19 . LN thiếu hẳn bài ngẫm vịnh. 

Chúng tôi xin lướt qua một số chữ dị bẳn không quan 
trọng khác. 



NĐĐ 




